Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 37 
Hội Thứ Nhất 


PHÁM VÔ TRỤ 
Thứ 9 - 2 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối năm nhãn, sáu thần thông bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 
nói được đây là năm nhãn, đây là sáu thần thông? Bạch Thế Tôn! Danh năm nhãn thảy đây đều vô sở 
trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa năm nhãn thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên 
danh năm nhãn thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối ngã, hữu tình cho đến tri giả, kiến giả bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc 
tan, làm sao nói được đây là ngã, hữu tình, cho đến đây là tri giả, kiến giả? Bạch Thế Tôn! Danh ngã 
thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa ngã thảy, vì đã vô sở hữu, 
vậy nên danh ngã thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, giới tùy niệm, xả tùy niệm, 
thiên tùy niệm, tức tùy niệm, yếm tùy niệm, tử tùy niệm, thân tùy niệm bất đắc bất kiến, hoặc nhóm 
hoặc tan, làm sao nói được đây là Phật tùy niệm, cho đến đây là thân tùy niệm? Bạch Thế Tôn! Danh 
Phật tùy niệm thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa Phật tùy 
niệm thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh Phật tùy niệm thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bắt tịnh, tưởng chết, 
tưởng tắt cả thế gian chẳng đáng vui, tưởng nhàm ăn, tưởng đoạn, tưởng ly, tưởng diệt bắt đắc bắt kiến, 
hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là tưởng vô thường, cho đến đây là tưởng diệt? Bạch Thế 
Tôn! Danh tưởng vô thường thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh 
nghĩa tưởng vô thường thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh tưởng vô thường thảy đều vô sở trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối không, vô tướng, vô nguyện bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm 
sao nói được đây là không cho đến đây là vô nguyện? Bạch Thế Tôn! Danh không thảy đây đều vô sở 
trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa không thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh 
không thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối Bó thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa bất 
đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là Bồ thí Ba-la-mật-đa cho đến đây là Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa? Bạch Thế Tôn! Danh Bồ thí Ba-la-mật-đa thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng 
trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa Bồ thí Ba-la-mật-đa thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh Bồ thí Ba-la- 
mật-đa thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 
giác chỉ, tám thánh đạo chỉ bât đắc bât kiên, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là bôn niệm trụ 
cho đên đây là tám thánh đạo chỉ? Bạch Thê Tôn! Danh bôn niệm trụ thảy đây đêu vô sở trụ, cũng 


chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa bốn niệm trụ thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh bốn 
niệm trụ thảy đêu vô sở trụ, cũng chắng phải chăng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tối đối Phật mười lực, bốn vô sở ÚY, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bí, đại hý, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí bất đắc bắt kiến, 
hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là Phật mười lực cho đến đây là nhất thiết tướng trí? Bạch 
Thế Tôn! Danh Phật mười lực thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh 
nghĩa Phật mười lực thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh Phật mười lực thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng 
phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối như huyễn, như mộng, như hình tượng, như tiếng vang, như bóng sáng, 
như không hoa, như ánh nắng, như thành quách tầm hương, như việc biến hóa, năm thủ uân thầy bất 
đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là như huyễn thảy, năm thủ uẫn thảy ? Bạch 
Thế Tôn! Danh như huyễn thảy, năm thủ uẫn thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì 
sao thế? Là danh nghĩa như huyễn thảy, năm thủ uẫn thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh như huyễn 
thảy, năm thủ uẫn thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, dứt các hý luận, 
chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, bình đẳng tánh, ly sanh tánh bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc 
tan, làm sao nói được đây là tịch tĩnh cho đến đây là ly sanh tánh? Bạch Thế Tôn! Danh tịch tĩnh thảy 
đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa tịch tĩnh thảy, vì đã vô sở hữu, 
vậy nên danh tịch tính thảy đếu vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, 
hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, hoặc không hoặc bắt không, hoặc vô tướng hoặc hữu tướng, hoặc vô nguyện 
hoặc hữu nguyện, hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly, hoặc tạp nhiễm hoặc 
thanh tịnh, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc hữu vỉ hoặc vô vi, hoặc hữu lậu hoặc vộ lậu, hoặc thiện hoặc phi 
thiện, hoặc hữu tội hoặc vô tội, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc pháp thuộc sanh tử hoặc pháp 
thuộc Niết- bàn, bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là thường cho đến đây là 
pháp thuộc Niết-bàn? Bạch Thế Tôn! Danh thường thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 
Vì sao thế? Là danh nghĩa thường thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh thường thảy đều vô sở trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tối đối hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc thiện hoặc bắt thiện, hoặc vô 
ký, hoặc buộc cõi Dục hoặc buộc cõi Sắc hoặc buộc cõi Vô Sắc, hoặc học hoặc vô học, hoặc phi học phi 
vô học, hoặc thấy đạo dứt được, hoặc tu đạo dứt được, hoặc chẳng dứt được, hoặc ở trong hoặc ở ngoài 
hoặc ở giữa hai, bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là quá khứ cho đến đây là 
pháp ở giữa hai? Bạch Thế Tôn! Danh quá khứ thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì 
sao thế? Là danh nghĩa quá khứ thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh quá khứ thảy đều vô sở trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy, tất cả Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác và các Bồ-tát, Thanh văn tăng thảy bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 
nói được đây là thế giới mười phương cho đến đây là Thanh văn tăng thảy? Bạch Thế Tôn! Danh thế 
giới mười phương thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa thế 
giới mười phương thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh thế giới mười phương thảy đều vô sở trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối các pháp đã nói như trên, bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 
nói được đây là Bồ-tát Ma-ha-tát, đây là Bát-nhã Ba-la-mật-đa? Bạch Thế Tôn! Tôi đối Bồ-tát Ma-ha- 
tát và Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã bắt đắc bắt kiến, làm sao khiến tôi đem pháp tương ưng Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa dạy bảo dạy trao các Bồ-tát Ma-ha-tát! Vậy nên, nếu đem pháp đây dạy bảo dạy trao các Bồ- 
tát Ma-ha-tát, quyết sẽ có hồi. 


Bạch Thế Tôn! Các pháp nhân duyên hòa hiệp thi thiết giả danh Bồ-tát Ma-ha-tát và Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Hai giả danh đây với nơi năm uẫn bắt khả thuyết; với mười hai chỗ, mười tám giới, sáu 
giới, bốn thánh đế, mười hai nhân duyên bất khả thuyết; với tham, sân sỉ, tất cả triền kiết, tùy miên, 
kiến thủ, bất thiện căn thảy: bất khả thuyết; với bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định bất khả 
thuyết; với năm nhãn, sáu thần thông bất khả thuyết; với ngã, hữu tình cho đến tri giả, kiến giả bất khả 
thuyết; với mười tùy niệm, mười tưởng bắt khả thuyết; với không, vô tướng, vô nguyện, sáu Ba-la-mật- 
đa bất khả thuyết; với bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chỉ bất khả thuyết; với Phật mười lực, cho 
đến nhất thiết tướng trí bất khả thuyết; với như huyễn, cho đến như việc biến hóa, năm thủ uẫn thảy 
bất khả thuyết; với tịch tĩnh, viễn ly, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, dứt các hý luận, chơn như, 
pháp giới, pháp tánh, thật tế, bình đẳng tánh, ly sanh tánh bất khả thuyết; với thường vô thường, cho 
đến pháp thuộc sanh tử thuộc Niết- bàn bất khả thuyết; với quá khứ, vị lai, hiện tại, cho đến ở trong, ở 
ngoài, pháp ở giữa hai bất khả thuyết; với thế giới mười phương hằng ha sa thảy, hoặc Phật, hoặc Bồ- 
tát, hoặc Thanh văn tăng thảy bất khả thuyết. Vì sao thế? Vì các pháp đã nói như trên nhóm, tan đều 
bất khả đắc, bắt khả kiến vậy. 


Bạch Thế Tôn! Như trên đã nói danh năm uẫn không chỗ nói được, như vậy danh Bồ-tát Ma- 
ha-tát và Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng không chỗ nói được. Như danh giới, định, huệ, giải thoát, giải 
thoát trỉ kiến không chỗ nói được; như vậy danh Bồ-tát Ma-ha-tát và Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng không 
chỗ nói được. Như danh Dự lưu, Nhất lai, Bắt hoàn, A-la-hán, Độc giác, Như Lai và các pháp kia không 
chỗ nói được; như vậy danh Bồ-tát Ma-ha-tát và Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng không chỗ nói được. Bạch 
Thế Tôn! Như tất cả hoặc hữu danh hoặc vô danh đều không chỗ nói được, như vậy danh Bồ-tát Ma- 
ha-tát và Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng không chỗ nói được. Sở vì sao? Là các danh như vậy đều vô sở 
trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là các danh nghĩa đây, vì đã vô sở hữu, vậy. nên cách danh 
đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Bạch Thế Tôn! Vì tôi ¡y nghĩa đây vậy nên đối các pháp bất 
đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây danh Bồ-tát Ma-ha-tát, đây danh Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa? Bạch Thế Tôn! Tôi đối hai đây hoặc nghĩa hoặc danh đã bắt đắc bắt kiến, làm sao khiến tôi 
đem pháp tương ưng Bát-nhã Ba-la-mật-đa dạy bảo dạy trao các Bồ-tát Ma-ha-tát? Vậy nên, nếu đem 
pháp đây dạy bảo dạy trao các Bồ-tát Ma-ha-tát, quyết sẽ có hối. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi nghe đem tướng trạng như thế thuyết Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, tâm chăng chìm đăm, cũng chăng ưu hôi; tâm kia bât kinh bât khủng bât bô, phải biết Bô-tát 
Ma-ha-tát này quyêt định đã được an trụ bực bât thôi, đem phương tiện vô sở trụ mà an trụ. 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các 
Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! 
Sắc, sắc tánh không; thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tánh không. Bạch Thế Tôn! Sắc đây 
chẳng phải sắc không, sắc không đây chẳng phải sắc; vì sắc chẳng rời không, không chẳng rời sắc, sắc 
tức là không, không tức là sắc. Thọ tướng hành thức cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ nhãn xứ, 
chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Nhãn xứ, nhãn xứ tánh không; cho đến 
ý xứ, ý xứ tánh không. Bạch Thế Tôn! Nhãn xứ đây chẳng phải nhãn xứ không, nhãn xứ không đây 
chẳng phải nhãn xứ; vì nhãn xứ chẳng rời không, không chẳng rời nhãn xứ; nhãn xứ tức là không, 
không tức là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ nhãn xứ, cho đến chẳng nên trụ ý xứ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ sắc xứ, chẳng 
nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Sắc xứ, sắc xứ tánh không, cho đến 
pháp xứ, pháp xứ tánh không. Bạch Thế Tôn! Sắc xứ đây chẳng phải sắc xứ không, sắc xứ không đây 
chẳng phải sắc xứ. Vì sắc xứ chẳng rời không, không chẳng rời sắc xứ; sắc xứ tức là không, không tức 
là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ sắc xứ, cho đến chẳng nên trụ pháp xứ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳắng nên trụ nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! 
Nhãn giới, nhãn giới tánh không, cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhãn xúc làm duyên 
sanh ra các thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Nhãn giới đây chẳng phải nhãn giới không, nhãn giới không 
đây chẳng phải nhãn giới. Vì nhãn giới chẳng rời không, không chẳng rời nhãn giới, nhãn giới tức là 
không, không tức là nhãn giới. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 
Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ nhãn giới, 
cho đến chẳng nên trụ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ nhĩ giới, 
chẳng nên trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch 
Thế Tôn! Nhĩ giới, nhĩ giới tánh không, cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra các thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Nhĩ giới đây chẳng phải nhĩ giới không, nhĩ giới không đây 
chẳng phải nhĩ giới. Vì nhĩ giới chẳng rời không, không chẳng rời nhĩ giới, nhĩ giới tức là không, không 
tức là nhĩ giới. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch 
Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ nhĩ giới, cho đến chắng 
nên trụ nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Tỷ giới, 
tỷ giới tánh không, cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh 
không. Bạch Thế Tôn! Tỷ giới đây chẳng phải tỷ giới không, tỷ giới không đây chẳng phải tỷ giới; vì tỷ 
giới chẳng rời không, không chẳng rời tỷ giới; tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới. Hương giới, 
cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ tỷ giới, cho đến chẳng nên trụ tỷ xúc làm duyên sanh 
ra các thọ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Thiệt 
giới, thiệt giới tánh không, cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, thiệt xúc làm duyên sanh ra 
các thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Thiệt giới đây chẳng phải thiệt giới không, thiệt giới không đây 
chẳng phải thiệt giới; vì thiệt giới chẳng rời không, không chẳng rời thiệt giới, thiệt giới tức là không, 
không tức là thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, 
bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ thiệt giới, cho đến 
chẳng nên trụ thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ thân giới, 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! 
Thân giới, thân giới tánh không, cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, thân xúc làm duyên sanh 
ra các thọ tánh không. Bạch Thế Tôn! Thân giới đây chẳng phải thân giới không, thân giới không đây 
chẳng phải thân giới; vì thân giới chẳng rời không, không chẳng rời thân giới; thân giới tức là không, 
không tức là thân giới. Xúc giới, cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, 
bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ thân giới, cho đến 
chẳng nên trụ thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Ý giới, ý giới tánh 
không, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Bạch 
Thế Tôn! Ý giới đây chẳng phải ý giới không, ý giới không đây chẳng phải ý giới; vì ý giới chẳng rời 
không, không chẳng rời ý giới; ý giới tức là không, không tức là ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm 
duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các 
Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ ý giới, cho đến chẳng nên trụ ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. 


— Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ địa giới, 
chăng nên trụ thủy hóa phong không thức giới. Vì sao thê? Bạch Thê Tôn! Địa giới, địa giới tánh không; 


thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tánh không. Bạch Thế Tôn! Địa giới 
đây chẳng phải địa giới không, địa giới không đây chẳng phải địa giới; vì địa giới chắng rời không, 
không chắng rời địa giới, địa giới tức là không, không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới 
cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng 
nên trụ địa giới, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ khổ thánh 
đế, chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đế. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Khỗ thánh đế, khỗ thánh đề tánh 
không; tập diệt đạo thánh đế, tập diệt đạo thánh đề tánh không. Bạch Thế Tôn! Khổ thánh để đây chẳng 
phải khổ thánh đề không, khỗ thánh để không đây chẳng phải khổ thánh đế. Vì khổ thánh để chẳng rời 
không, không chẳng rời khổ thánh đế; khổ thánh để tức là không, không tức là khổ thánh đề. Tập diệt 
đạo thánh để cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma- 
ha-tát chẳng nên trụ khổ thánh đề, chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đề. 


—— Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ vô minh; 
chẳng nên trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu não. Vì 
sao thế? Bạch Thế Tôn! Vô minh, vô minh tánh không; cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, lão tử sầu 
thắn khỗ ưu não tánh không. Bạch Thế Tôn! Vô minh đây chẳng phải vô minh không; vô mỉnh không 
đây chẳng phải vô minh. Vì vô mỉnh chẳng rời không, không chẳng rời vô minh, vô minh tức là không, 
không tức là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán khỗ ưu não cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế 
Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ vô minh, cho đến chẳng nên 
trụ lão tử sầu thán khỗ ưu não. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ bốn tĩnh lự; 
chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tánh 
không: bốn vô lượng, bốn vô sắc định, bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không. Bạch Thế Tôn! Bốn 
tĩnh lự đây chẳng phải bốn tĩnh lự không, bốn tĩnh lự không đây chẳng phải bốn tĩnh lự. Vì bốn tĩnh lự 
chắng rời không, không chẳng rời bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tức là không, không tức là bốn tĩnh lự. Bốn 
vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát- nhã Ba-la- mật-đa, 
các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ bốn tĩnh lự, chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ năm nhãn, 
chẳng nên trụ sáu thần thông. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Năm nhãn, năm nhãn tánh không; sáu thần 
thông, sáu thần thông tánh không. Bạch Thế Tôn! Năm nhãn đây chẳng phải năm nhãn không, năm 
nhãn không đây chẳng phải năm nhãn. Vì năm nhãn chẳng rời không, không chẳng rời năm nhãn; năm 
nhãn tức là không, không tức là năm nhã. Sáu thần thông cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! 
Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ năm nhãn, chẳng nên trụ sáu thần 
thông. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ Bồ thí Ba- 
la-mật-đa; chẳng nên trụ Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vì sao thế? 
Bạch Thế Tôn! Bồ thí Ba-la-mật-đa, Bồ thí Ba-la-mật-đa tánh không; cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa tánh không. Bạch Thế Tôn! Bồ thí Ba-la-mật-đa đây chẳng phải Bồ thí Ba-la- 
mật-đa không, Bồ thí Ba-la-mật-đa không đây chẳng phải Bồ thí Ba-la-mật-đa. Vì Bồ thí Ba-la-mật-đa 
chẳng rời không, không chẳng rời Bồ thí Ba-la-mật-đa, Bồ thí Ba-la-mật-đa tức là không, không tức là 
Bồ thí Ba-la-mật-đa. Tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! 
Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ Bồ thí Ba-la-mật-đa, cho đến chẳng 
nên trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ bốn niệm 
trụ, chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo 
chỉ. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ, bốn niệm trụ tánh không, cho đến tám thánh đạo chỉ, tám 
thánh đạo chỉ tánh không. Bạch Thế Tôn! Bốn niệm trụ đây chẳng phải bốn niệm trụ không, bốn niệm 
trụ không đây chẳng phải bốn niệm trụ. Vì bốn niệm trụ chẳng rời không, không chẳng rời bốn niệm 
trụ, bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ 


cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng 
nên trụ bốn niệm trụ, cho đến chẳng nên trụ tám thánh đạo chỉ. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ Phật mười 
lực, chẳng nên trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hÿ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt 
cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Phật mười lực, Phật 
mười lực tánh không, cho đến nhất thiết tướng trí, nhất thiết tướng trí tánh không. Bạch Thế Tôn! Phật 
mười lực đây chẳng phải Phật mười lực không; Phật mười lực không đây chẳng phải Phật mười lực. Vì 
Phật mười lực chẳng rời không, không chẳng rời Phật mười lực, Phật mười lực tức là không, không tức 
là Phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng: trí cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! 
Tu hành Bát- nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ Phật mười lực, cho đến chẳng nên 
trụ nhất thiết tướng trí. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ các chữ, 
chẳng nên trụ các chữ dẫn ra, hoặc dẫn ra một lời, hoặc dẫn ra hai lời, hoặc dẫn ra nhiều lời. Vì sao 
thế? Bạch Thế Tôn! Các chữ, các chữ tánh không: các chữ dẫn ra, các chữ dẫn ra tánh không. Bạch 
Thế Tôn! Các chữ đây chẳng phải các chữ không, các chữ không đây chẳng phải các chữ. Vì các chữ 
chẳng rời không, không chẳng rời các chữ; các chữ tức là không, không tức là các chữ. Các chữ dẫn ra 
cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng 
nên trụ các chữ, chẳng nên trụ các chữ dẫn ra. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ các pháp 
hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên trụ các pháp hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc 
tịnh hoặc bắt tịnh, hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly. Vì sao thế? Bạch Thế 
Tôn! Các pháp thường vô thường, ‹ các pháp thường vô thường tánh không, cho đến các pháp viễn ly 
bắt viễn ly, các pháp viễn ly bất viễn ly tánh không. Bạch Thế Tôn! Các pháp thường vô thường đây 
chẳng phải các pháp thường vô thường không, các pháp thường vô thường không đây chẳng phải các 
pháp thường vô thường. Vì các pháp thường vô thường chẳng rời không, không chẳng rời các pháp 
thường vô thường, VÌ các pháp thường vô thường tức là không, không tức là các pháp thường vô thường. 
Các pháp lạc khổ cho đến các pháp viễn ly bất viễn ly cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật- đa, các Bồ- tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ các pháp thường vô thường, cho đến 
chẳng nên trụ các pháp viễn ly bắt viễn ly. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ chơn như; 
chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, thật tế, bình đẳnh tánh, ly sanh tánh. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! 
Chơn như, chơn như tánh không, cho đến ly sanh tánh, ly sanh tánh tánh không. Bạch Thế Tôn! Chơn 
như đây chẳng phải chơn như không, chơn như không đây chẳng phải chơn như. Vì chơn như chẳng 
rời không, không chẳng rời chơn như; chơn như tức là không, không tức là chơn như. Pháp giới cho 
đến ly sanh tánh cũng lại như vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát 
Ma-ha-tát chẳng nên trụ chơn như, cho đến chẳng nên trụ ly sanh tánh. 


Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ tẤt cả đà- la- 
nỉ môn, chẳng nên trụ tất cả tam-ma-địa môn. Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! TẤt cả đà-la-ni môn, tất cả 
đà-la-ni môn tánh không; tẤt cả tam-ma- -địa môn, tẤt cả tam-ma- địa môn tánh không. Bạch Thế Tôn! 
Tắt cả đà-la-ni môn đây, chẳng phải tất cả đà-la-ni môn không; tất cả đà-la-ni môn không đây chẳng 
phải tất cả đà-la-ni môn. Vì tất cả đà-la-ni môn chẳng rời không, không chẳng rời tất cả đà-la-ni môn, 
tẤt cả đà-la-ni môn tức là không, không tức là tất cả đà-la-ni môn. Tắt cả tam-ma-địa môn cũng lại như 
vậy. Vậy nên, bạch Thế Tôn! Tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các Bồ-tát Ma-ha-tát chẳng nên trụ tất cả 
đà-la-ni môn, chẳng nên trụ tất cả tam-ma-địa môn. 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên 
tâm bèn trụ sắc, trụ thọ tưởng hành thức. Do vì trụ này nên đối sắc tác lên gia hạnh, đối thọ tưởng hành 
thức tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu 


hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong 
nhât thiêt tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rồi, nên tâm bèn trụ nhãn xứ, trụ nhĩ tỷ thiệt thân 
ý xứ. Do vì trụ này nên đối nhãn xứ tác lên gia hạnh, cho đến đối ý xứ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh 
nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng 
năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- mật- đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ sắc xứ, trụ thanh hương vị xúc 
pháp xứ. Do vì trụ này nên đối sắc xứ tác lên gia hạnh, cho đến đối pháp xứ tác lên gia hạnh. Do vì gia 
hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ nhãn giới, trụ sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối nhãn giới tác lên gia 
hạnh, cho đến đối nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng 
nhiếp thọ Bát-nhã Ba- la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát- nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ nhĩ giới, trụ thanh giới, nhĩ 
thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối nhĩ giới tác lên gia hạnh, 
cho đến đối nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp 
thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ tỷ giới, trụ hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối tỷ giới tác lên gia hạnh, cho đến 
đối tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ thiệt giới, trụ vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối thiệt giới tác lên gia hạnh, 
cho đến đối thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp 
thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ thân giới, trụ xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối thân giới tác lên gia 
hạnh, cho đến đối thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng 
nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ ý giới, trụ pháp giới, ý thức 
giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Do vì trụ này nên đối ý giới tác lên gia hạnh, cho đến đối 
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba- 


la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và 
chắng năng thành xong nhât thiệt tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ địa giới, trụ thủy hóa phong 
không thức giới. Do vì trụ này nên đối địa giới tác lên gia hạnh, cho đến đối thức giới tác lên gia hạnh. 
Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí 
được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ khỗ thánh đế, trụ tập diệt đạo 
thánh đế. Do vì trụ này nên đối khỗ thánh để tác lên gia hạnh, cho đến đối tập diệt đạo thánh đề tác lên 
gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát- nhã 
Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng 
trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ vô minh, trụ hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ. ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thánh khỗ ưu não. Do vì trụ này nên đối vô minh tác 
lên gia hạnh, cho đến đối lão tử sầu thán khổ ưu não tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng 
nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ bốn tĩnh lự, trụ bốn vô lượng, 
bốn vô sắc định. Do vì trụ này nên đối bốn tính lự tác lên gia hạnh, đối bốn vô lượng, bốn vô sắc định 
tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất 
thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rồi, nên tâm bèn trụ năm nhãn, trụ sắu thần thông. 
Do vì trụ này nên đối năm nhãn tác lên gia hạnh, đối sáu thần thông tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh 
nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát- nhã Ba-la-mật-đa, chẳng 
năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ Bồ thí Ba-la-mật-đa, trụ Tịnh 
giới, An nhẫn, Tỉnh tiễn, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Do vì trụ này nên đối Bồ thí Ba-la-mật-đa tác 
lên gia hạnh, cho đến đối Bát-nhã Ba-la-mật-đa tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp 
thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ bốn niệm trụ, trụ bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ. Do vì trụ này nên đối bốn 
niệm trụ tác lên gia hạnh, cho đến đối tám thánh đạo chỉ tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng 
năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ Phật mười lực, trụ bốn vô sở 
úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hÿ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng 
trí, nhất thiết tướng trí. Do vì trụ này nên đối Phật mười lực tác lên gia hạnh, cho đến đối nhất thiết 


tướng trí tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chắng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chăng năng thành xong 
nhât thiêt tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ các chữ, trụ các chữ dẫn ra, 
hoặc dẫn ra một lời, hoặc dẫn ra hai lời, hoặc dẫn ra nhiều lời. Do vì trụ này nên đối các chữ tác lên gia 
hạnh, đối các chữ dẫn ra tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng 
năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ các pháp. hoặc thường hoặc vô 
thường, trụ các pháp hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bắt tịnh, hoặc tịch tĩnh 
hoặc bất tịch tĩnh, hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly. Do vì trụ này nên đối các pháp thường vô thường tác 
lên gia hạnh, cho đến đối các pháp viễn ly bắt viễn ly tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng 
nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong nhất thiết tướng trí được. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa, mà không có phương 
tiện khéo léo, là bị chấp ngã và ngã sở ràng rịt quấy rối, nên tâm bèn trụ tất cả đà-la-ni môn, trụ tẤt cả 
tam-ma-địa môn. Do vì trụ này nên đối tất cả đà-la-ni môn tác lên gia hạnh, cho đến đối tất cả tam-ma- 
địa môn tác lên gia hạnh. Do vì gia hạnh nên chẳng năng nhiếp thọ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng năng viên mãn Bát-nhã Ba-la-mật-đa và chẳng năng thành xong 
nhất thiết tướng trí được. 


Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Sắc chẳng nên nhiếp thọ, thọ tưởng hành thức chẳng nên nhiếp thọ. 
Sắc đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chẳng phải sắc; thọ tưởng hành thức đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn 
chẳng phải thọ tưởng hành thức. Sở vì sao? Vì bản tánh không vậy. Cho đến tất cả đà-la-ni môn chẳng 
nên nhiếp thọ, tắt cả tam-ma-địa môn chẳng nên nhiếp thọ. Đà-la-ni môn đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn 
chẳng phải đà-la-ni môn; tam-ma-địa môn đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chẳng phải tam-ma-địa môn. 
Sở vì sao? Vì bản tánh không vậy. 


Kìa chỗ nhiếp thọ tu hành viên mãn là Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng nên nhiếp thọ. Như 
vậy Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã chắng nên nhiêp thọ, bèn chăng phải Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Sở vì sao? Vì 
bản tánh không vậy. 


Như vậy, khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát nên đem bản tánh không mà quán 
tất cả pháp. Khi tác lên quán này, đối tất cả pháp tâm không có chỗ hành xứ. Đấy gọi là Bồ-tát Ma-ha- 
tát không chỗ nhiếp thọ tam-ma-địa. Tam-ma-địa này mầu nhiệm thù thắng rộng lớn vô lượng, năng 
nhóm vô biên vô ngại tác dụng, chẳng cộng tất cả Thanh văn và Độc giác. 


Kìa chỗ thành xong là nhất thiết tướng trí, cũng chắng nên nhiếp thọ. Như vậy, nhất thiết tướng 
trí đã chẳng nên nhiếp thọ, bèn chắng phải nhất thiết trí. Sở vì sao? Vì nội không vậy, ngoại không vậy, 
nội ngoại không vậy, không không vậy, đại không vậy, thắng nghĩa không vậy, hữu vi không vậy, vô vi 
không vậy, tắt cảnh không vậy, vô tế không vậy, tán không vậy, vô biến dị không vậy, bản tánh không 
vậy, tự tướng không vậy, cộng tướng không vậy, nhất thiết pháp không vậy, bất khả đắt không vậy, vô 
tánh không vậy, tự tánh không vậy, vô tánh tự tánh không vậy. 


Vì sao thế? Bạch Thế Tôn! Nhất thiết tướng trí này chẳng phải lấy tướng mà tu đắc. Sở vì sao? 
Vì các kẻ lấy tướng đều là phiền não! Tướng là những gì? Chỗ gọi tướng sắc, tướng thọ tướng hành 
thức, cho đến tướng tất cả đà-la-ni môn, tất cả tam-ma- -địa môn. Đối với các tướng này mà kẻ nào đắm 
lấy, gọi là phiền não. 


Nếu kẻ nào lấy tướng mà tu đắc nhất thiết tướng trí, thời Thắng Quân Phạm chí đối Nhất thiết 
trí trí chẳng nên tín giải! Những gì goi là tướng tín giải của kia? Nghĩa là đối với Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thâm sanh tịnh tín. Do nhờ sức thắng giải, mới suy nghĩ quan sát Nhất thiết trí trí. Chẳng đem tướng 
phương tiện, cũng chẳng đem phi tướng phương tiện, vì tướng cùng phi tướng đều chẳng khá lấy vậy. 
Thắng Quân Phạm chí này, tuy nhờ sức tín giải mà quy đầu về Phật pháp. gọi là kẻ tùy tín hành, mà 
năng đem bản tánh không ngộ vào Nhất thiết trí trí. Đã ngộ vào rồi, chẳng lấy tướng sắc, chẳng lấy 
tướng thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng lấy tướng tất cả đà-la-ni môn, chẳng lấy tướng tẤt cả tam- 
ma-địa môn. Vì sao thế? Vì tất cả pháp tự tướng đều không, năng thủ sở hữu đều bắt khả đắc vậy. 


Như vậy, Phạm Chí chẳng đem nội đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí trí, chẳng đem ngoại 
đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí trí, chẳng đem nội ngoại đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí 
trí, chẳng đem vô trí đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí trí, chẳng đem các đắc khác hiện quán Nhất 
thiết trí trí và cũng chẳng đem bất đắc hiện quán mà quán Nhất thiết trí trí. Sở vì sao? Vì Thắng Quân 
Phạm chí này chẳng thấy Nhất thiết trí trí là sở quán, chẳng thấy Bát-nhã là năng quán, chẳng thấy kẻ 
quán và chỗ quán nương ở. 


Thắng Quân Phạm chí này chẳng phải đối nội sắc quán Nhất thiết trí trí, chẳng phải đối nội thọ 
tưởng hành thức quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải đối ngoại sắc quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải 
đối ngoại thọ tưởng hành thức quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải đối nội ngoại sắc quán Nhất thiết trí 
trí, chẳng phải đối nội ngoại thọ tưởng hành thức quán Nhất thiết trí trí. Cũng chẳng phải rời sắc quán 
Nhất thiết trí trí, cũng chẳng phải rời thọ tưởng hành thức quán Nhất thiết trí trí. Cho đến chẳng phải 
đối nội tất cả đà-la-ni môn quán Nhất thiết trí trí, chẳng phải đối nội tất cả tam-ma- -địa môn quán Nhất 
thiết trí trí; chẳng phải đối ngoại tất cả đà-la-ni môn quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải đối ngoại tẤt cả 
tam-ma-địa môn quán Nhất thiết trí trí; chẳng phải đối nội ngoại tẤt cá đà-la-ni môn quán Nhất thiết 
trí trí, chẳng phải đối nội ngoại tất cả tam-ma- -địa môn quán Nhất thiết trí trí. Cũng chẳng phải rời tất 
cả đà-la-ni môn quán Nhất thiết trí trí, cũng chẳng phải rời tất cả tam-ma- -địa môn quán Nhất thiết trí 
trí. Vì sao thế? Vì hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc nội ngoại, hoặc rời nội ngoại đều bất khả đắc vậy. 


Thắng Quân Phạm chí này đem các ly tướng môn như vậy thảy đối với Nhất thiết trí trí thâm 
sanh tín giải. Do nhờ tín giải này, đối tất cả pháp đều không đắm lẫy, vì thật tướng các pháp bắt khả 
đắc vậy. Như vậy, Phạm chí đem ly tướng môn đối Nhất thiết trí trí được tín giải rồi, mới đối tất cả 
pháp chẳng lẫy tướng, cũng chẳng suy nghĩ các pháp vô tướng, vì pháp tướng cùng vô tướng đều bắt 
khả đắc vậy. Như vậy, Phạm chí nhờ sức thắng giải, đối tắt cả pháp chẳng lấy chẳng bỏ, vì trong pháp 
thật tướng không có lẫy bỏ vậy. Khi Ấy, Phạm Chí kỉa tự tín thắng giải, cho đến Niết-bàn cũng chẳng 
đắm lấy. Sở vì sao? Vì bản tánh tất cả pháp đều không, chẳng khá lấy vậy. 


Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. Với tất cả pháp không 
nên đắm lấy, mới có thể từ bờ bên này đến bờ bên kia được. Nếu đối các pháp có chút đắm lấy, thời với 
bờ bên kia chẳng làm sao đến được! Vậy nên, Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng 
lấy tắt cả sắc, chẳng lấy tẤt cả thọ tưởng hành thức, vì tất cả pháp không chỗ lấy vậy. Cho đến chẳng 
lẫy tất cả đà-la-ni môn, chẳng lấy tất cả tam-ma- -địa môn, cũng vì tất cả pháp không chỗ lấy vậy. Bồ-tát 
Ma-ha-tát này dù đối tất cả sắc, tất cả thọ tưởng hành thức, cho đến tất cả đà-la-ni môn, tất cả tam-ma- 
địa môn, hoặc tông hoặc biệt, đều không chỗ lẫy. Nhưng vì bản nguyện chỗ tu bốn niệm trụ, cho đến 
tám thánh đạo chi chưa viên mãn vậy và vì bản nguyện chỗ chứng Phật mười lực cho đến nhất thiết 
tướng trí chưa thành xong vậy, cho nên với khi ở thời gian giữa, quyết chẳng bỏ chẳng lấy tất cả tướng 
mà vào Niết-bàn. 


Bồ-tát Ma-ha-tát này tuy năng viên mãn bốn niệm trụ, cho đến tám thánh đạo chỉ và năng thành 
xong Phật mười lực, cho đến nhất thiết tướng trí, nhưng chẳng thấy bốn niệm trụ cho đến tám thánh 
đạo chỉ và chẳng thấy Phật mười lực cho đến nhắt thiết tướng trí. Vì sao thế? Là bốn niệm trụ tức chẳng 
phải bốn niệm trụ, cho đến tám thánh đạo chỉ tức chẳng phải tám thánh đạo chỉ và Phật mười lực tức 
chẳng phải Phật mười lực, cho đến nhất thiết tướng trí tức chẳng phải nhất thiết tướng trí. Vì tẤt cả các 
pháp chẳng phải pháp, chẳng phải chẳng pháp vậy. Bồ-tát Ma-ha-tát này ' khi tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, đối với tất cả pháp tuy không chỗ lẫy, mà năng hoàn thành được tẤt cả sự nghiệp. 

-== 0O --- 


